Bóng giai nhân của nhà 
thơ Yến Lan trên đất Bi 


Lâm Bích Thủy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Bóng giai nhân của nhà thơ Yến Lan trên đất Bỉ 


Lâm Bích Thủy 
Bóng giai nhân của nhà thơ Yến Lan trên đất Bỉ 


Có không ít sự hiện diện tình cờ của một nhân vật mà người 
ta cho rằng, đó là người đàn bà lai đã đóng vai “Bóng giai 
nhân” trong vở kịch thơ cùng tên của ba tôi (nhà thơ Yến 
Lan). Ồ! Đây là điều làm tôi tò mò dữ lắm, tôi phải tìm cho 
ra sự thật mới được. Mà lạ lắm nhé, cứ mỗi lần tôi chú ý đến 
chuyện gì có dính dáng đến ba tôi thì việc đó trở nên thuận 
lợi hẳn. 


Vở kịch thơ có hai tráng sĩ, một do nhà thơ Nguyễn Bính, 
một do nhà thơ Hoàng Cầm và bóng giai nhân do cô gái lai 
thủ vai trong đêm ra mắt đầu tiên tại Huế, được vua Bảo Đại 
và Nam Phương hoàng hậu đến dự - là một ví dụ. 


Lại một tình cờ ngẫu nhiên sau đó; một sáng nọ, tôi nhận 
được cú điện thoại của người lạ, giọng Bình Định. Anh tự giới 
thiệu tên La Nhiên, con trai thứ Bảy cố nhạc sĩ đàn Tranh- 
Bảy Thiều (người đã làm cho ba tôi và nhà thơ Thu Hoài trăn 
trở một thời vì muốn tôn vinh danh nhân văn hóa đất An 
Nhơn - Bình Định. Hình như ông bị người đời lãng quên hơn 
nửa thế kỷ trước, trên quê ông - đất Bình Định.) 


Tôi hỏi: “Sao anh biết số điện thoại của em?” Anh cười hà 
hà, rằng “nhân đọc bài báo có địa chỉ và số điện thoại của 
tôi - con gái nhà thơ mà anh rất ngưỡng mộ.” 


Thế là từ đó, hai anh em giao lưu trên điện thoại, thư từ. 
Anh gửi tặng tôi nào ảnh, bài viết rất quí về cha anh và ba 
tôi mà trước nay tôi chưa hề thấy. Cũng nhờ đó mà tôi viết 
được bài về Nhà danh cầm tài hoa của “Địa linh nhân kiệt”. 
Thật không sai lời thiên hạ ngợi ca cho một quê hương có 
nhiều nhân tài là “Nơi đất võ mà ẩn chứa trong mình những 
bí ẩn về lịch sử văn hóa nhân loại...” 


Có phải chăng đây là nàng thơ cuối cùng của ba? Tôi chép 
miệng thầm bái phục “Chà! Ông già mình cũng ghê thật!!!”. 
Đúng là thím “Giai nhân” mà tôi muốn tìm đây rồi! 


Câu chuyện sau đây do anh La Nhiên cung cấp, theo anh 
chính người này là “Bóng giai nhân” của ba tôi ? Là nàng thơ 
cuối cùng trong đời làm thơ của ông. 


Ôi mái tóc-Nhớ màu mây Núi Ngự 

Xỗa vai gầy, soi bóng nước sông Hương 
Trôi trôi..luyến Hành Vân, Lưu Thủy”.. 
Tím dệt hồn Cung Oán với cung thương'”.. 


“Đọc được mấy câu thơ nêu trên tại nhà bà Francine Tôn 
Nam ở số 95520, Nông trai Milan O.Brenovich-Osny' II, 
Bruxelles, nước Bỉ (trong chuyến đi chữa bệnh từ Việt Nam 
đến Pháp-tiện thể tìm đến Bruxelles viếng mộ người thân). 
Hỏi thăm tỉ mỉ mới biết 4 câu thơ này trích trong bài thơ có 
tụa đề là Tóc nguyên của Xuân Khai (tức Yến Lan) gửi đến 


đây tặng Francine Tôn Nam, hồi tháng 12 năm 1988. Đây là 
bốn câu thơ gắn liền với kỷ niệm ngày qua đời của cụ Tôn 
Thất Doãn (1887-1988) thân sinh của bà chủ nhà nên nó 
được lồng vào khung kính viền vàng, trang trọng đặt cạnh 
bức chân dung người quá cố. 


Nét tình cảm đặt biệt mà gia đình Việt kiều này đã dành 
cho tác giả những vần thơ đó chắc chắn phải là dạng tình 
cảm vượt quá mức bình thường. Những người yêu thơ Yến 
Lan cũng nghĩ như vậy nên họ đã đàm luận với nhau và 
được biết... 


Đã có lần vào khoảng đầu năm 1939, Yến Lan cùng với vài 
ba người bạn làng thơ Hà Nội, tình cờ được mời biên soạn 
nội dung cho một hội diễn văn nghệ tại Huế. Trước khi 
“nhómYến Lan” xuất hiện, dự kiến của ban tổ chức chủ yếu 
hội diễn chỉ dành cho các giọng ca nhạc Tây lời Việt và diễn 
ngâm một số bài thơ trong phong trào Thơ Mới mà thôi. Giờ 
đây nhìn vào “bề thế” của nhóm nhà thơ, nhà biên kịch Hà 
Nội mới vào, trong đó có Nguyễn Bính...nên ban tổ chức 
muốn có ít nhất là một vở kịch nào đó cho xứng với tầm vóc 
một đêm văn nghệ sẽ có Nam Phương hoàng hậu dự khán. 
Đây chính là nguyên nhân đầu tiên ra đời của vở kịch thơ 
“Bóng Giai Nhân” nổi tiếng của Yến Lan biên soạn. 


Lúc bấy giờ vở kịch thơ này tuy chưa hoàn toàn làm hài 
lòng người khai sinh ra nó, song nó cũng được hòa vào niềm 
vui chung với mọi người trong cuộc, kể cả Vũ Trọng Can, Hà 


Xuân Tế là những nhà hoạt động văn học nghệ thuật hữu 
danh cả nước thời đó. 


Nhân vật gọi là “giai nhân”trong vở kịch thơ “Bóng Giai 
Nhân” là một cô gái “lai Pháp” “cha Việt Nam” cô thủ diễn 
khá thành công...để rồi từ đó “giai nhân” cũng là cô học trò 
của thầy giáo họ Lâm ở trường tư thục Hương Bình, Tam 
Quang Bình Định trước đó ba năm) càng tỏ ra gắn bó, sâu 
đậm hơn với tác giả Yến Lan. 


Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chính xác hơn 
là vào giữa tháng 8/1988 “cô gái giai nhân” lại có dịp liên lạc 
thư tín thường xuyên với tác giả Bóng giai nhân - người mà 
cô thầm yêu, trộm nhớ trong suốt khoảng thời gian 47 năm 
dài ly cách bởi chiến tranh chia cắt 2 miền. 


Trở lại với khung cảnh thân tình giữa chủ và khách đến 
thăm từ Việt Nam như đã nêu từ phần đầu. Thấy khách cứ 
chăm chú nhìn lên bàn thờ, nơi có mấy vần thơ, bà chủ hỏi: 
“Nếu anh cũng thích nội dung bài thơ, tôi sẽ sao chép đầy 
đủ 32 câu và gửi tặng anh qua đường bưu điện sau ngày 
anh đã về đến Việt Nam?”. Khách chưa biết phải trả lời sao 
cho tiện, bà Francine nói tiếp: “Hay cần chép ngay bây giờ 
cũng được thôi. Nhưng với điều kiện phải hứa với tôi, không 
phổ biến rộng rãi dưới mọi hình thức khi tác giả của nó còn 
tại thế” 


Em tha thướt như đóaQuỳnh đang nở 


Quốc 


Mái tóc đen ươm nhụy quí hoa lành 
Luôn ngào ngạt phô hương thuần xứ sở 
Dưới mái gia đình nghệ sĩ Đàn Tranh. (1) 


Ôi mái tóc-Nhớ màu mây Núi Ngự 

Xỗa vai gầy, soi bóng nước sông Hương 
Trôi trôi..luyến Hành Vân, Lưu Thủy”.. 

Tím dệt hồn Cung Oán với Cung Thương”.. 


Mái tóc Việt Nam tình nhà thao thức 
Quyện âm ba lữ nhạc mộng song hồ 
Luôn ao ước buông rèm che hạnh phúc 
Vốn có từ dòng ý nén Văn-Thơ 


Từ buổi măng non xa rời đất nước 
Tuyết trời Tây lớp lớp phủ mái đầu 
Nhưng vẫn ấm ánh hào quang Tổ 


Sưởi tâm hồn, xóa cả bóng đêm thâu 
Tóc - Suối - Nhạc 

Tóc-Trăng -Xanh tếch võng 

Niềm tự hào, trong mỗi hội hoa đăng 
Em phơi phới như cánh buồm gió lộng 
Giữa vô vàng ánh mắt ngưỡng mộ tên 


Chừ em hởi mái tóc quí đâu rồi 


Hút theo bóng hoa Quỳnh tay nhạc rủ 
Để thẩn thờ thêm một cõi trăng soi 
Mặc hoa lệ đời vui chờ trước cửa 


Em cắt bỏ mái tóc bồng bềnh ảo 

Nhịp cầu huyền nối bằng cánh phù du 
Để theo lệnh trái tim càng hiền thảo 
Từ Việt Nam truyền đến tận Tĩnh cầu 


Ơn suối dưỡng đủ đâu phần báo đáp 
Khấn đất trời cứu trọng bệnh phụ thân (2) 
Sùng hiếu, nghĩa.. 

Em ba lần xuống tóc(3) 


Mái tóc- lời nguyền nặngmãi trong anh 


Quí mến tặng Francine Tôn Nam 
VN-tháng 12-1988 
Yến Lan 


Bài thơ không dài mà khách chép lại qua ký ức của bà chủ 
nhà ..cũng phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới xong! Tốn 
nhiều thời giờ vì ngoài việc dừng lại nhiều lần mỗi khi những 
từ lạ cần giải thích...còn phải kể đến sự chậm chạp của 
những người đang đối diện nhau đều đã bước qua ngưỡng 
tuổi 70 từ khá lâu rồi! Nhất là lúc này cả hai đều không thể 
không có cảm xúc riêng thông qua dòng thơ lai láng của 
một người thơ mà bấy lâu nay đã đi sâu vào lòng kính trọng 


của họ. ” 
Chú thích: của tác giả 

1/ Gia đình nghệ sĩ lão thành Tôn Thất Doãn nổi tiếng tại 
Pháp với cộng đồng người Việt từ trước CMT8 


2/ Francine mồ côi mẹtừ tấm bé 


3/ Xuống tóc lần đầu khi nghe tin người yêu đi lập gia 
đình 


017 Lô 4 Cư xá Thanh Đa 
P/27 Q/BT IP/HCM 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 1 tháng 9 năm 2010 


